
GIÁO PHẬN HÀ TĨNH 
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC 

Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 
Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com 
Phone: 0865JL65 167 

Sô 21/2019/TB-TGM 


Vởn Hạnh, ngày 13 tháng 10 năm 2019 


THÔNG BÁO 

V/v. Thánh lễ Truyền chức Linh mục 


Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh 

và cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh 


Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp - Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh sẽ truyền chức Linh mục 
cho Thầy Phó tế Giuse Lê Ngọc Dương (Sinh ngày 20/5/1982 tại Giáo xứ Cửa Sót, Hạt Văn 
Hạnh) và Thầy Phó tế Gỉoan Đậu Đình Phùng (Sinh ngày 10/10/1984 tại Giáo xứ Dũ Lộc, 
Hạt Kỳ Anh) vào Thứ Ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019 tại Nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh. 

Chương trình như sau: 

- 7h00: Đón tiếp 

- 7h45: Rước nhập lễ 

- 8h00: Khai lễ 

- 10h30: Tiệc mừng 


Vậy, Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận vui mừng thông báo và kính mời Quý Cha, Quý Tu 
sỹ, Quý Chủng sinh cùng cộng đoàn Dân Chúa về hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các 
tiến chức được nhiều hồng ân Chúa trong khi lãnh nhận sứ vụ mới này. 


Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa chúc 
lành cho tất cả chúng ta. 


PHÒNG TÒA GIÁM MỤC 
p. Chưởng ấn 



Ántôn Nguyển Thanh Tịnh 







